Chuyện Mẹ ghẻ con chồng 


Lưu Nhơn Nghĩa 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


huyện Mẹ ghẻ con chồng 


Lưu Nhơn Nghĩa 
Chuyện Mẹ ghẻ con chồng 


LTS : Đây là truyện tâm tình tác giả viết lại đời sống của quê 
hương ông là một xóm nho ôở vùng Châu Đốc, nơi mà cách 
đây trên nửa thế kỷ những dân gốc Căm Bốt-Trung Hoa-Việt 
Nam và Chăm sống chung với nhau như thế cả thế kỷ rồi. 
Truyện này trích từ Bút ký Con Đường Cũ, chưa xuất bản. 


Lưu Nhơn Nghĩa nguyên tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm / 
Sàigòn ban Anh Văn vào mấy năm giữa thập niên 1960, bây 
giờ đang dạy học bên Úc. 

Tuồng tích “Phạm Công-Cúc Hoa” lược kể như sau: Trạng 
nguyên Phạm Công, vợ Cúc Hoa có hai đứa con tên Nghi 
Xuân và Tấn Lực. Cúc Hoa bịnh mất. Vì có lịnh vua sai đi dẹp 
giặc, Phạm Công cưới vợ sau là Tào thị để săn sóc con. Khi 
Phạm Công đi xa, Tào thị bạc đãi con chồng, bắt Nghi Xuân 
Tấn Lực ra đồng chăn vịt rồi sau đuổi hai trẻ ra khỏi nhà. Hai 
chị em dắt nhau đi ăn xin qua ngày. Đêm khuya, hai trẻ ngủ 
bên vệ đường, hồn Cúc Hoa hiện về an ủi và bắt chí cho 
Nghi Xuân, dặn dò chỉ đường về nhà ông ngoại nhưng bà 
ngoại không nhìn ra cháu, hai trẻ tình cờ vào dinh Trạng 
nguyên vừa dẹp giặc về, xin cơm. Cha con nhận ra nhau, 
đoàn tụ. Phạm Công về đuổi Tào thị, mụ nầy bị trời đánh 
chết. 


Tuồng hát này đơn giản, tình tiết, bài bản rất hay từ đầu đến 
cuối. Có nghe mới thấm thía và từ đó, sự ảnh hưởng sâu xa 


mãnh liệt ở chợ quê nầy. Buổi tối khi nhà tiệm đóng cửa, 
cảnh vật thanh vắng, không khí êm ả mát lành, bên ngọn 
đèn bánh ú leo lét, giàn hát máy bắt đầu. Thời bình tịnh, 
trăm người như một, chú tâm lắng nghe. Họ say sưa thưởng 
thức từng tiếng, từng câu hát, như uống ly nuớc chanh buổi 
trưa nắng, không chừa giọt nước nào.. Nghe xong, rồi lại 
nhập tâm, hát theo, nhập vai, sau nầy mang ra ứng dụng 
trong nếp sống hằng ngày. Tiếng đàn hát vang xa,quyện 
trong không gian, mang niềm vui buồn, bài học nghĩa nhơn 
hiến cho chợ quê. 


Khi Cúc Hoa mất, Phạm Công được lịnh ra biên ải dẹp loạn, 
nói lối,“ Nghi Xuân Tấn Lực hai con ôi, cha đã vội cam bề 
đơn chiếc thì hai con cũng đành sớm chịu mồ côi. Rồi khi 
ngọn đèn khuya leo lét chốn cô phòng con lạnh lẽo...” 

Nghe Phạm Công than thở trong giàn hát máy mới mùi, hiểu 
được hoàn cảnh bi thương. Cha thì đơn chiếc (đơn mà còn 
chiếc ), con thì mồ côi. Cha con ngồi bên ngọn đèn khuya 
leo lét, chồng nhớ vợ, con nhớ mẹ. Phạm Công thương con 
hay muốn vợ?. Lấy vợ là hợp lý, cha cần vợ bé, con cần mẹ 
ghẻ. Các bà không chê tránh Phạm Công, chỉ nguyền ruả 
Tào thị, tuởng mình là Cúc Hoa ( chưa chết). 

Đầu hôm nghe Phạm Công than van, khuya nghe Tào thị 
đanh đá chửi con chồng, Bài bản nầy ai cũng thuộc vì dễ 
hát. Nghệ sĩ vai Tào thị diễn đạt hoàn toàn cái ác tâm của bà 
dì ghẻ:“ Bớ Nghi Xuân Tấn Lực, tại sao tao đã biểu bây ra 
đồng chăn vịt, bây để cho vịt đi mất hết vậy?. Chúng bây là 
đồ báo cô, cơm dư thà là đổ đi, tốt hơn cho chúng bây ăn, 


nuôi bây cho lớn khôn, tránh đâu tiếng đời mẹ ghẻ con 
chồng, thật uổng công tao, đi đi cho mau” 

Cái ác của Tào thị đã vậy, tiếp theo cái bi ai, cảnh thâm sâu 
não lòng. Đêm khuya, khi hai đứa bé nằm ngủ bơ vơ, màng 
trời chiếu đất bên giàn thiên lý, hồn Cúc Hoa hiện về, chỉ 
nghe tiếng chứ không thấy, cũng không cần thấy, cứ để tâm 
hồn theo tiếng kêu âm hồn của Cúc Hoa, “ Bớ Nghi Xuân 
Tấn Lực hai con, “. Hai đứa bé kêu ,” mẹ, mẹ”, dù kẻ có tấm 
lòng sắt đá đến đâu, khó tránh mủi lòng, nếu không 
khóc.Tim các bà mẹ tan thành nước mắt. Lúc hồn Cúc Hoa 
vạch tóc bắt chí cho Nghi Xuân, “Để mẹ bắt chí cho con, trời 
ơi ( tiếng trời ơi nghe não nuột ), con gái lớn rồi mà không 
gương lược ...” Cảnh mẹ bắt chí cho con thời đó là hiên 
tượng quen thuộc hằng ngày, người ta đã thành Cúc Hoa bắt 
chí cho con, họ xót lòng tự nhiên thương con gái hơn. Chưa 
hết, còn nữa, lúc gần sáng, Cúc Hoa chia tay con, biến đi, 
hai đứa kêu, “ mẹ ơi, đừng bỏ con đi”. 

Cái xóm chợ nầy đổ bao nhiêu nước mắt chơn thật, nước 
mắt của chính người mẹ và tình mẫu tử. 

Cả vở tuồng chỉ có đoạn Tào thị chửi mắng và bắt Nghi Xuân 
Tấn Lực chăn vịt và đoạn Cúc Hoa hiện hồn về bắt chí cho 
con là đáng nhớ.. Các bà lấy tuồng hát ứng dụng trong gia 
đình. Mỗi khi nổi cơn, nguyên nhân không liên hệ gì đến 
chuyện mẹ ghẻ con chồng, mấy bà nổi máu cải lương, “Nếu 
tôi có chết, con tôi cũng khổ như Nghi Xuân- Tấn Lực”. 
Nhưng mấy bả không đóng nổi vai Cúc Hoa mà nhảy đong 
đỏng lên, nhứt định không chịu chết cho người ta có vợ bé 
mới ngặt... 


Ẳ 
Đồng thời với vở tuổồng Phạm Công Cúc Hoa, chợ Xà Tón xảy 
ra hai vụ mẹ ghẻ con chồng . Lửa đã sẵn, thêm dầu, chuyện 
nhỏ xé to, gây cuộc khủng hoảng khá lâu, dân Tiều phải 
nhập cuộc áp lực mới yên. Chuyện nầy tôi đã viết trong bài 
Con đường cũ, bây giờ cần, viết lại cho trôi chảy. 

Ông Bang Ứng họ Huỳnh, tiệm Vĩnh Phong Chành. Ông lớn 
người, tốt tướng, đàn anh trong quận, tận tình giúp đỡ dân 
Tàu trôi giạt về đây. Ai nghèo ông giúp đỡ vô điều kiện. 
Chành ông gồm hai căn phố lầu ở giữa dãy phố, cửa tấn 
bằng những bao muối an toàn. Đêm đêm, năm 1945, ông 
kêu gia đình khu mất an ninh hay nhà vách ván, đến nhà 
ông ngủ. Trên lầu nhà ông nhiều gia đình nhứt là đàn bà trẻ 
con đến ngủ. 

Ông Bang Ứng có vợ lớn bên Tàu, qua Việt Nam mà chỉ dẫn 
theo người con trai lớn là chệt Chiêu. Chệt Chiêu cũng có vợ 
lớn bên Tàu, lại chỉ dẫn qua con trai lớn là thằng Huỳnh 
Hạng và vợ nhỏ với bầy con sau. Chệt Chiêu chẳng những 
không thương, còn ghét Hạng ra mặt, nó bị đòn nhiều lần, 
mẹ tôi bất nhẫn. Vợ hai ông bang Ứng là ý Lèn. Ý Lèn sanh 
thằng Tỷ, trắng tươi, cao lớn đứa. Ý Lèn ít nói, hiền như đất, 
ít thấy ai hiền như ý Lèn ở xứ nầy. Trưa trưa, ý Lèn dẫn Tỷ và 
Hạng ra chợ ăn quà. Ý thương Hạng như Tỷ. Hình ảnh người 
mẹ hiền ngồi ăn bánh chuối hấp chấm nước dừa, hai bên là 
hai con ngồi ăn, ai cũng thương. Hạng thương ý như mẹ 
ruột, dù kêu bằng “a má” (bà). Nếu không có ý, Hạng bơ vơ, 
thiếu cả tình mẹ lẫn tình cha. Sau khi ý mất, họ vừa nhắc 
vừa thương, “nhớ chế Lèn dẫn hai đứa nhỏ ăn bánh chuối ” 


Tin ý Lèn mất làm rúng động dân Tàu ở chợ. Lúc động quan, 
Hạng giẫy dụa nhào lăn ra khóc kêu “ má, má ”. Tiếng khóc 
động tới hoàng thiên, còn ai thương yêu binh vực Hạng nữa? 
Ông bang Ứng lấy vợ ba. Dân bổn phố đã thuộc lòng tuồng 
tích Phạm Công Cúc Hoa để tâm theo dõi chành ông bang. 
Chuyện các bà đoán xảy ra y như tuồng Phạm Công Cúc 
Hoa đã đến. 

Buổi trưa, ông già tôi mặc áo thun lá, quần cành tăng ngắn 
đưa võng lim dim. Tỉa Tà Dú, chệt Kia Mẫu mang guốc lộp 
cộp vô nhà nói nhỏ với ổng. Ông già tôi xám mặt, vội vã xỏ 
áo Tiều, mặc quần lãnh đen qua kéo thêm củ Phú đi xai xải. 
Dãy phố bên kia, ý tư Lểnh, ý Xẻng la, “đi đi, mau coi” mặt 
nghiêm trọng lắm. Tin gì như trời sập. 

Dân bổn phố tới đầy nhà ông bang Ứng. Bà vợ ba ông bang 
vừa lấy dao cắt tay thằng Tỷ. Lửa cháy thật rồi. Cả chợ âm 
lên xôn xao, Nghi Xuân Tấn Lực, Cúc Hoa hiện về bắt chí. 
Các bà làm coi đuợc lắm, “tôi đã nói mẹ ghẻ con chồng mà”, 
làm như Tỷ là con mấy bả. Mấy ông cũng lọt vô bẫy, chuyện 
nầy đâu phải dành riêng cho mấy bà, đàn ông cũng họp lại 
làm cho ra lẽ, vì ai cũng mang ơn và thương ý Lèn ít nhiều. 
Bao nhiêu tình thương và ơn nghĩa ý Lèn dành cho Tỷ. Tỷ bị 
giấu biệt trong nhà, cả tuần sau, thoát ra đi chơi ngoài chợ. 
Ý Im, vợ chệt Tào Cua, ông già thằng Tùa Tháo nắm tay Tỷ 
đến nhà tôi, không ghé tiệm ông Lào Tán. Ý cầm tay Tỷ phân 
trần, Xố ( danh xưng chị dâu ) coi nè, một lằn dao vậy nè, ai 
mà ác dữ vậy”. Bà già tôi cầm tay Tỷ, thút thít, “ Phải còn 
me,đâu đến đỗi vậy “. Bà già tôi bàn giao Tỷ cho kiểm Phú 
kế bên, “ xiếm coi coi ”. Kiểm Phú vuốt tay chỗ vết thương 


Tỷ, nói một tràng tiếng Tiều, thở hổn hển. Tôi tò mò nhìn tay 
Tỷ, vết trầy chừng ba phân, như nhánh cây quẹt, thua xa 
vết trầy trên đầu gối tôi khi té xe máy. 

Dãy phố bên kia, ý tư Lềng kêu, “ Lại đây coi Tỷ,” cầm tay 
Tỷ, “Ai coi đó, con hổng có mẹ. Chế Lèn ơi, chế nỡ bỏ con 
đành đoạn vậy”. Tiếng ý tư vang khắp dãy phố. Bà Chiệp Xe 
bỏ bàn nạo dừa xuống chạy ra, bà Vạn Trường Xuân thuốc 
Bắc, ý ba Lại, ông Đại Đức chành coi tay Tỷ, mỗi người một 
tiếng, mạnh ai nấy nói, tranh nhau nói, vài bà tức tưởi, chỉ 
một câu, “ phải chi còn mẹ”. 

Tiếng ý Xẻn từ ngoài chợ, “ Ai đụng tới con có ý đây nghe 
Tỷ”, ý tư Lềnh vuốt theo. “Đừng sợ con “. Người ơn nghĩa đã 
vậy, người nghe tuồng Phạm Công cũng xót xa. Sau nầy, tôi 
có ghé tiệm Vĩnh phong chành, bà hiền khô, bả nuôi Tỷ trọn 
vẹn, vất vả buôn bán không hở tay từ trong tới ngoài. 

Cùng trường hợp đó, bên cạnh nhà tôi là tiệm ông Lào Tán 
bán tạp hoá, gia cảnh nặng nề hơn nhiều mà không thấy ai 
nhắc. Ông Lào Tán gốc bên Từng Xua (Đường Sơn ) qua, vợ 
ông mất để lại ba người con. Ý Nái có chồng, con là thằng Ik 
Bắc ở riêng. Hia Khù Khì thỉnh thoảng về vài ngày, chỉ có 
chế Nghín, con út, chừng 16 tuổi ở nhà. Ông Lào tán cưới vợ 
hai gốc Tịnh Biên, trúng số độc đắc. 

Buổi sáng bà già tôi tò mò nhìn qua nhà ông Lào Tán, bà lầm 
thầm, “bà nhỏ...”. Bà nây dữ chưa từng thấy, bả chửi lộn 
trong nhà, hàng xóm, người buôn bán ngoài chợ thường 
xuyên. Bả còn dữ hơn Tào thị. Đêm khuya, bả chửi làm hàng 
xóm mất ngủ, không ai than phiền. Bả chửi chế Nghín chưa 
đã, làm luôn mẹ chế Nghín, bả nhìn lên bàn thờ vợ lớn ông 


Lào Tán, mẹ chế Nghín hét, “ Chế ơi, chế về đem nó đi theo 
đi, cúng cơm chế có cái mặt nầy nấu chớ hổng có ai đâu”. 
Hình như bả ghiền chửi lộn, vừa có cả kho tàng từ ngữ chửi 
lộn. Bả chửi hàng giờ không biết mệt vì bà lớn người, bỏ bán 
buôn. Cũng may bà già tôi khéo xử, chiều chiều bả qua nhà 
ngoại tôi thăm anh em, ít qua lại, đỡ mất lòng nhau. Dân 
Tiểu bất lực, thỉnh thoảng, ông già tôi qua can, “ mại, mại 
mà tàn chệt à, ca bấu chế nì mut” (“thôi chú Trần à, vợ nhà 
làm sao nói”) 

Chửi lộn với hàng xóm chưa đã, bả làm luôn với người buôn 
gánh bán bưng trước nhà. Ai cũng kiêng dè bả, con Ten con 
bả đánh lộn với con nít lối xóm, bả nhào ra ăn thua đủ. Củ 
sáu tôi vừa mua căn phố xéo sau nhà bả, ở riêng với côn 
ngoại tôi nên mở giàn hát máy thả cửa, lại mở lớn tuồng 
Phạm Công Cúc Hoa. Bà Lào tán làm như điếc, củ Sáu tôi, “ 
Ai giỏi qua đây! ”. Bên ngoại tôi chín anh em chưa kể xe đò, 
đám Sáu Tống nghề võ, Ba Gần tài xế. 

Một buổi sáng, kiểm Kim Xul bán hàng sáo, hiền lắm, ngồi 
ăn chuối xào dừa trước tiệm ông Lào Tán. Ăn thì lo ăn đi, 
kiểm cũng có tật nhiều chuyện, nói cho ngay kiểm khơi lại 
chuyện Tỷ bị cắt đứt tay , chứ không liên hệ tới cái vụ bà lào 
Tán với chế Nghín. Kiểm vừa ăn vừa lắc đầu, “ Mấy đời bánh 
đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ nó thương con chồng”. Dì 
bán chuối xào dừa cũng đồng ý, khen câu nói của người xưa 
hay quá. Kiểm Kim Xui lại kết luận, mẹ ghẻ mười người ác 
như mười. Bà Lào Tán xách con cá mới mua vừa đi ngang 
nghe được, bị chạm nọc, cơn tam bành lục tặc nổi lên, bả 
liệng con cá vô mặt kiểm Kim Xul, Bà Lào Tán xăn tay áo, 


nhảy dựng lên, chống nạnh tay trái, tay phải nhịp nhịp, bao 
nhiêu tiếng văn chương chửi lộn tuôn ra như thác . 

Tiệm ông Lào Tán và khu bán chuối xào dừa phải ngưng hẳn 
bán buôn, Bà Lào Tán đặt câu hỏi hóc búa. Kiểm Kim XuI ít 
học, đành dùng tay chưn, có khi đòn gánh để đáp cho đúng 
câu hỏi của bà Lào Tán, “Tại làm sao mà nó biết mẹ ghẻ ác 
chớ ?” 

* Lưu Nhơn Nghĩa 

Brisbane 02-12-2006. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Nguoiviet.Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 23 tháng 8 năm 2007 


